Băng Tửu : Rượu Ngon Xứ 
Tuyết 


Lý Lạc Long 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


Băng _Tửu : Rượu Ngon Xứ Tuyết 


Lý Lạc Long 
Băng Tửu : Rượu Ngon Xứ Tuyết 


Có một loại rượu, kết quả của một sự tình cờ, từ Châu Âu, 
vùng Francoinia thuộc nước Đức. Người Đức gọi loại rượu 
này là "Eiswein", người Anh gọi là "Ice Wine", người Pháp gọi 
"Vin de Glaciere". Dịch sang tiếng Việt, sát theo chữ có lẽ là 
"Rượu Nước Đá", nhưng tôi thì thích gọi loại rượu ngon đặc 
sản của xứ lạnh này là "Rượu Tuyết" hoặc nếu xài tiếng Hán 
- Việt thì "Băng Tửu" nghe cũng "xứng". Cái tên diễn tả được 
nguồn gốc, phẩm chất và như phảng phất đâu đó hương vị 
của loại rượu tương đối hiếm và đặc biệt này. 

Về nguồn gốc của băng tửu, theo tương truyền, vào năm 
1794, có một chủ vườn nho (vineyard) ở Đức vì bận công 
chuyện phải đi xa, đã không sắp xếp được việc hái nho đúng 
lúc như thông lệ hàng năm. Khi ông trở về thì nho đã chín 
mùi và thời tiết lạnh của mùa đông đã làm nho đông đặc lại 
. Nhưng có lẽ vì "tiếc của", ông vẫn quyết định hái những 
trái nho đã đông đặc và ép lấy nước nho làm rượu . Kết quả, 
ông đã vô tình sản xuất được một loại rượu đặc biệt mà 
người ta lúc đó gọi là "rượu mùa đông" (winter wine). Loại 
"rượu mùa đông" này là một "bí mật" của nước Đức mãi cho 
tới khoảng thế kỷ 18 thế giới mới biết đến, từ các nhà sản 
xuất rượu ở vùng Rheingau (Đức). Khoảng năm 1962 thì 
"rượu tuyết" đã sản xuất thành sản phẩm thương mại phổ 
biến ở Châu Âu. Và bắt đầu từ đó những tên như Eiswein, Ice 
wine, Vin de Glaciere... trở thành quen thuộc trong giới 
sành rượu. 


Ở Bắc Mỹ, theo bước chân của di dân Âu Châu, phương cách 
và nghệ thuật làm rượu tuyết được truyền bá đến những 
vùng khí hậu lạnh và có đủ điều kiện thiên nhiên thuận lợi 
cho việc sản xuất rượu tuyết như các tỉnh (provinces) của 
Canada như British Columbia, Ontario..., và một số tiểu 
bang (states) của Mỹ như New York, Michigan, Ohio... Theo 
tài liệu ghi lại thì Walter Hainle, ở Canada, đã sản xuất được 
một số lượng nhỏ rượu tuyết vào năm 1973. Nhưng đến năm 
1978 thì rượu tuyết do Hainle Vineyards sản xuất mới chính 
thức trở thành sản phẩm thương mại. Trên thế giới thì ngoài 
Đức và Bắc Mỹ (Canada, Mỹ) còn có Áo (Autria), Úc 
(Australia), Tiệp Khắc (Czech Repulic), Tân Tây Lan ( New 
Zealand) ... cũng sản xuất băng tửu. Nhưng các quốc gia 
này chỉ sản xuất một số lượng nhỏ của băng tửu, có mặt 
trên thị trường tiêu thụ. Hiện nay, Gia Nã Đại là một nước 
sản xuất rượu tuyết dẫn đầu thế giới, vì có điều kiện thiên 
nhiên thuận lợi nhất để sản xuất loại rượu quý và hiếm này. 
Ở Canada, giá của một chai rượu tuyết ( 350 ml) trung bình 
khoảng 45 đô (Can) và cao nhất có thể lên đến 300 đô 
(Can). Điều ngạc nhiên, theo thống kê, thị trường tiêu thụ 
tăng trưởng mạnh nhất cho loại rượu này lại là Châu Á, nhất 
là ở Viễn Đông, tiêu biểu là Nhật Bản và giá rượu tuyết ở 
Nhật có thể mắc hơn gấp đôi so với giá rượu tuyết ở Canada. 
Cái đặc biệt nhất của băng tửu là nho dùng để làm rượu 
phải để "chín mùi" và đông đặc ngoài trời với thời tiết thiên 
nhiên của mùa đông. Nho chín được hái bằng tay và thường 
thì ngay sau trận lạnh đầu tiên (the first frost) của thời tiết 
hàng năm, vào những giờ rất sớm của buổi sáng (trước 10 


giờ sáng) và nhiệt độ lý tưởng để hái nho phải ở trong 
khoảng trừ (minus) 10 đến trừ 13 độ Celcius. Nho phải được 
ép lấy nước ngay trước khi tan. Nói cách khác, là người ta 
không thể đông đặc nho trong tủ lạnh và sau đó ép lấy nước 
nho để làm rượu và gọi đó là băng tửu được. 

Đức và Canada là hai quốc gia có qui định rõ ràng nhất và 
kiểm soát rất chặt chẻ việc sản xuất băng tửu. Ở Đức, băng 
tửu phải hội đủ các điều kiện qui định bởi QmP 
(Qualitätswein mit Prädikat - German wine classification), 
một cơ quan có trách nhiệm phân loại và theo dõi việc sản 
xuất các loại rượu có phẩm chất cao. Ở Canada, thì các 
hãng rượu sản xuất băng tửu phải theo đúng qui định của 
VQA (Vintners Quality Alliance). Nếu qui trình sản xuất, 
nguyên liệu và thành phẩm không đạt đủ tiêu chuẩn qui 
định , hoặc cố ý "gian lận" trong quá trình sản xuất băng tửu 
như dùng các phương tiện khác hơn để "đông đặc" nho với 
mục đích rút ngắn thời gian sản xuất...v. v thì sẽ không được 
dùng nhãn hiệu "băng tửu" cho rượu đã sản xuất hoặc sẽ bị 
rút giấy phép làm rượu băng tửu. Theo qui định của QmP và 
VQA thì điều kiện cơ bản và bắt buộc để rượu được dán 
nhẫn hiệu "băng tửu”", là nho dùng làm rượu phải được đông 
đặc một cách tự nhiên bởi thời tiết và nho phải được hái ở 
một độ lạnh tối thiểu, QmP qui định độ lạnh tối thiểu là trừ 7 
độ C, còn VQA thì trừ 8 độ C. Ngoài ra, VQA còn qui định rất 
chi tiết về nguyên liệu, qui trình sản xuất, và phẩm chất của 
băng tửu mà các hãng sản xuất rượu tuyết ở Canada bắt 
buộc phải theo đúng như : 

- Nước nho lúc vừa ép xong phải có "Brix" tối thiểu là 32%, 


và thành phẩm băng tửu phải có "Brix" tối thiểu là 35%. Brix 
là cách đo "độ ngọt" của băng tửu (Brix is the measure of 
ice wine sweetness in degree of concentration). Độ ngọt 
(brix) của băng tửu sản xuất trên thế giới thường ở trong 
khoảng 29% (ít ngọt) đến 56% ( ngọt giống như mật ong) và 
brix được ghi ở chai rượu rõ ràng để cho người tiêu thụ có 
thể chọn theo ý thích . 

- Nồng độ đường đọng lại (residual sugar) tối thiểu 125g/ lít 
và rượu (alcohol) phải hình thành từ chất đường thiên nhiên 
của nho. 

- Không được "hái nho" trước ngày 15, tháng 11 mỗi năm. 
Và trước khi hái phải ghi chép lại đầy đủ các chi tiết trên 
"giấy tờ" như VQA qui định. 

- Tất cả các nhà trồng nho và hãng làm rượu tuyết phải ghi 
danh với VQA. 

- Các nhà sản xuất rượu phải dự cuộc họp thường niên về 
tiêu chuẩn của băng tửu (Icewine Standards Seminar) do 
VGA tổ chức mỗi năm. 


Vì có những qui định rõ ràng và kiểm soát nghiêm túc như 
vậy nên băng tửu của Canada và Đức có phẩm chất cao và 
được ưa chuộng nhất trên thị trường tiêu thụ. 

Việc sản xuất băng tửu đòi hỏi sự nhẫn nại, như phải chờ đợi 
đúng thời điểm để hái nho, giống như chờ đợi một bông hoa 
nở trọn vẹn. Nho hái sớm quá hay muộn quá sẽ làm giảm 
phẩm chất của rượu. Trong thực tế thì khó mà biết trước lúc 
nào là thời điểm "tốt" nhất để hái, việc này tùy thuộc rất lớn 
thời tiết và may mắn của nhà sản xuất rượu. Ngoài ra chủ 


vườn nho còn phải coi chừng chim chóc phá hoại. Nên từ 
khoảng cuối tháng Mười cho đến đầu tháng Ba, vườn nho 
được chăm sóc rất cẩn thận . 

Cả hai loại nho trắng (white grapes) và đỏ (red grapes) đều 
có thể dùng để làm băng tửu. Qua kinh nghiệm thu thập của 
những nhà sản xuất băng tửu thì hai loại nho: Riesling và 
Gewurztraminer là thích hợp nhất để làm rượu tuyết. 
Riesling, thuộc giống nho trắng, có lớp vỏ dày, nên trái nho 
bám vững chắc vào cây nho hơn và giữ được toàn vẹn nồng 
độ đường của nho trong thời tiết khắc nghiệt của mùa đông. 
Gewurztraminer là giống nho đỏ, mặc dù có tên Đức nhưng 
nguồn gốc giống nho này lại xuất phát từ Ý (Tyrollean Alps, 
vùng Alto Adige, Italy), rượu làm từ giống nho này có mùi 
thơm rất nồng, rất đặc biệt và dù chưa có kinh nghiệm 
thưởng thức rượu, một người vẫn có thể nhận ra hương vị 
của nó. 

Vì phương cách làm băng tửu tùy thuộc rất lớn vào thời tiết 
thiên nhiên, lại phải dùng lao động tay chân khá nhiều nên 
rượu tuyết là loại rượu tương đối khó sản xuất, hiếm và giá 
cả khá cao so với nhiều loại rượu khác. Có lẽ vì vậy mà rượu 
tuyết thường được bán dưới dạng "nửa chai" (half bottle, 
375 ml) thay vì "một chai" (one bottle,750ml ) như thường 
thấy ở các loại rượu khác. 

Theo một số lớn các chuyên gia ẩm thực thì nên thưởng 
thức băng tửu ướp lạnh khoảng 10-12 độ C. Băng tửu tự nó 
đã được mệnh danh là "món tráng miệng trong cái ly" 
(dessert in a glass). Vì vậy không cần thiết phải có đồ nhấm 
đi theo, nhưng nếu thích thì có thể dùng trái cây tươi hoặc 


phó mát (cheese) đi kèm. Lúc đầu người ta thường dùng loại 
ly thanh nhã và nhỏ để uống rượu tuyết, nhưng những 
nghiên cứu về băng tửu gần đây thì loại ly lớn (9oz) sẽ làm 
khuếch đại và làm tăng thêm hương vị của băng tửu với 
người thưởng thức. Riedel Crystal, một hãng sản xuất ly 
dùng để uống rượu, đã thiết kế một loại ly để dùng uống 
băng tửu, loại ly tên là "The Vinum Extreme lIce Wine". 
Băng tửu, không những đã thỏa mản những đòi hỏi của 
người sành điệu và thưởng thức rượu ngon. Nhiều đầu bếp 
nổi tiếng cũng đã khám phá ra là chỉ với vài giọt băng tửu, 
họ có thể nâng cấp một món ăn bình thường như món gà 
nấu rượu đến nổi thực khách sành ăn phải tò mò "hỏi" vì 
chợt nhận ra những mùi vị thơm ngon khác biệt với mùi vị 
của "gà nấu rượu" bình thường . 
Băng tửu có màu vàng như mật ong, vị ngọt tương tự như vị 
ngọt hòa trộn giữa các loại cam, quít và tùy theo loại, băng 
tửu có mùi thơm giống như trái đào (peach), vải (Iychee), 
xoài (mango)... Nhắp một hớp băng tửu, cái cảm giác mát 
lạnh, êm dịu, mềm mại, ngọt ngào... của rượu thấm vào 
từng tế bào lưỡi có thể diễn tả tương tự như "Nắng Sài gòn 
. chợt mát ... vì em mặc áo lụa Hà đông". Băng tửu "hấp 
dẫn" như "em và áo lụa Hà đông" vậy. 
Một đêm yên bình nào đó, bên cạnh người bạn đời, một chút 
nhạc nhè nhẹ, hương vị của băng tửu sẽ làm buổi tối thêm 
đậm đà. Nếu có dịp, hãy thử thưởng thức, tôi tin là bạn sẽ 
thích loại rượu ngon, đặc sản của xứ tuyết này. 
Lý Lạc Long (TTL/TCT/MAI/ 18/01/06) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Vietnamthuquan-TVonline 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 13 tháng 2 năm 2006 


